Sách lý thuyêt của người Việt được đọc nhiêu trên Amazon Kindle Store 


Sách lý thuyết của người Việt được đọc nhiều 


trên Amazon Kindle Store 


https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/sach-ly-thuyet-cua-nguoi-viet-d... 


` 
FA 


TS. Dương Thị Minh Phượng (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM) 02/05/2024 17:15 


Cuốn sách do TS. Vương Quân Hoàng biên tập làm rõ hơn bản chất, quá trình khởi sinh, và 


cơ chế của hiện tượng serendipity hay khả năng dẫn đến những đổi mới mang lại cho các cá 


nhân hoặc tập thể những lợi thế cạnh tranh. 


11:04 4 
Ô 


amazon 


*s amazon.com/qp/b 


H0) 
Sign In› 7 


Knowledqe Capital »z 


Best Sellers 


New eleases 


The Pawer Law: Venture Capital and 
the Making of the New Future 
*wwt**r 791 
$9.99 
_22 Á Wiring <« Wiriag the Wianing Oraanizatian 
Winni .ïổn ` F 
BDisccbconb Liberating Our Collectve, 
@ +*w*w** 72 
§ § 
$12.99 
xx$‡. . 
, À New Theory of Serendipity: 


$9.99 


Nature, Emergence and Mechanien 


tktưw #4 


The Cald Start Problem: How to 
Start and Seale Netvzork Elfects 
*w#á*w*t*: ì 


$20.99 


Sách lý thuyết của tác giả Vương Quân Hoàng vào danh sách Amazon Best Sellers (danh sách 100 tựa 


lof4 


5/2/2024, 10:36 PM 


Sách lý thuyêt của người Việt được đọc nhiêu trên Amazon Kindle Store https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/sach-ly-thuyet-cua-nguor-viet-d... 


sách có lượng đơn hàng lớn nhất) của Kindle Store. Nguồn: CMH 


Ngày 15/4 vừa qua, cuốn sách *A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism” 
(tạm dịch "Lý thuyết mới về Serendipity: Bản chất, Khởi sinh, và Cơ chế”) được biên tập bởi TS. 
Vương Quân Hoàng (Trường Đại học Phenikaa) đã trở thành tựa sách được đọc nhiều thứ ba trong 
hạng mục Tài sản Tri thức (Knowledge Capital) của Kindle Store. 


Đây là một trong những hạng mục của dòng sách về Quản lý và Lãnh đạo Doanh nghiệp (Business 
Management & Leadership). Đồng thời, sách cũng trở thành tựa sách được đọc nhiều thứ 14 trong 
hạng mục Phương pháp Triết học (Philosophy Methodology) [1]. 


Ước tính hiện có hơn 6 triệu tựa sách điện tử được bày bán trên Kindle Store, cửa hàng thương mại 
điện tử sách điện tử lớn nhất thế giới được điều hành bởi Amazon [2]. 


Từ "serendipity” được Horace Walpole, một tiểu thuyết gia người Anh và là con trai út của Robert 
Walpole, Thủ tướng Anh từ năm 1721 đến 1742, sáng tạo trong một bức thư ông viết cho họ hàng xa. 
Sự sáng tạo này bắt nguồn từ chữ "serendip” trong câu truyện cổ tích "Những chuyến phiêu lưu và 
mạo hiểm của ba chàng hoàng tử Serendip” nói về ba hoàng tử tình cờ khám phá ra những điều tốt 
đẹp mà họ không tìm kiếm thông qua những tình huống ngẫu nhiên và sự sáng suốt của họ trong các 
cuộc phiêu lưu. Serendip ở đây là tên gọi bằng Ba Tư cổ của Sri Lanka ngày nay. 


Serendipity là một khái niệm phức tạp, hiện chưa có thuật ngữ tiếng Việt tương đương. Theo các từ 
điển tiếng Anh, "*serendipity” có các nghĩa như *sự bất ngờ”, "may mắn”, và thậm chí là "số phận”. Tuy 
nhiên, các cách hiểu đó đều không thể hiện chính xác bản chất của serendipity. Trên thực tế, nhiều 
nhà nghiên cứu đã cố gắng định nghĩa, phân loại, là xác định quá trình dẫn đến những khoảnh khắc 
serendipity, nhưng họ vẫn chưa thể chỉ ra rõ ràng bản chất và quá trình khởi sinh của serendipity. 
Phần lớn vẫn xem đó là một hiện tượng hoặc quá trình có yếu tố bất ngờ, không lường trước được. 


Ouan-Hoang Vuong 


A New Theory of 
N2 M220190)9)10 


2of4 5/2/2024, 10:36 PM 


Sách lý thuyêt của người Việt được đọc nhiêu trên Amazon Kindle Store https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/sach-ly-thuyet-cua-nguor-viet-d... 


Nature. Emergence and 


Mechanism 


Sách Lý thuyết Mới về Serendipity của tác giả Vương Quân Hoàng. Nguồn: thalia.de 


Để làm rõ hơn bản chất, quá trình khởi sinh, và cơ chế của hiện tượng serendipity, TS. Vương Quân 
Hoàng và các cộng sự đã cho ra đời công trình dài 11 chương Lý thuyết mới về Serendipity. Ông và 
các cộng sự đã sử dụng cơ chế thông tin Mindsponge và quá trình sáng tạo 3D để đề xuất rằng về bản 
chất serendipity là một kỹ năng sinh tôn của con người thông qua việc tiếp thu, đánh giá, và xử lý 
thông tin, để từ đó thay đổi tư duy và sáng tạo. 


Kỹ năng này không chỉ được áp dụng trong môi trường tự nhiên mà còn trong các bối cảnh xã hội, và 
quá trình dẫn đến sự khởi sinh của serendipity là một quá trình có điều kiện chứ không phải là quá 
trình có yếu tố bất ngờ hay tình cờ. 


Cơ chế serendipity hoạt động nhằm phát hiện giá trị có thể được nhận biết trong môi trường thông tin 
hỗn loạn (khó xác định thời điểm xuất hiện, không gian xuất hiện) để từ đó đưa ra các quyết định 
khôn ngoan và giải pháp sáng tạo, giải quyết vấn đề đang gặp phải. 


Truyện cổ về nguồn gốc cây Mã Đề là một trong những ví dụ điển hình của cơ chế này. Truyện kể rằng 
ở Trung Quốc cổ đại, do thời tiết nóng và khô, nhiều người lính gặp vấn đề về đường tiết niệu khiến họ 
mệt mỏi. Tuy nhiên, có người nhận thấy những con ngựa ăn một loại cây nhất định không gặp phải 
vấn đề như vậy. Quan sát này dẫn đến việc phát hiện ra tính chất lợi tiểu của cây Mã Đề. Người ta đã 
đun sôi lá cây với nước để tạo ra một loại thuốc giúp giải quyết vấn đề của những người lính. Vì cây 
này được tìm thấy trước xe ngựa, người ta đã đặt tên cho nó là #§íl (xa tiền thảo). Ngoài ra, tên gọi 
Mã Đề (nghĩa đen: móng ngựa) có thể bắt nguồn từ thực tế là loại cây này thường được tìm thấy ở 
những nơi gần dấu chân ngựa. 


Serendipity là khả năng dẫn đến những đổi mới mang lại cho các cá nhân hoặc tập thể những lợi thế 
cạnh tranh, từ đó giúp họ sinh tồn hoặc thậm chí giành chiến thắng trong cuộc chiến mà người sống 
sót (hoặc chiến thắng) là người phù hợp nhất. Đây là một nguyên tắc có nguồn gốc từ thuyết tiến hóa 
của Darwin. Nó cũng giúp lý giải vì sao Cách mạng Công nghiệp tại Anh bắt đầu với nhu cầu về sự đổi 
mới trong ngành công nghiệp sản xuất vũ khí cho chiến tranh, hay vì sao phương pháp sản xuất đại 
trà penicillin lại ra đời trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai từ phát hiện tình cờ của bác sĩ, nhà vi trùng 
học Alexander Fleming vào năm 1928. 


Được biết, ngoài cuốn sách Lý thuyết Mới về Serendipity, TS Vương Quân Hoàng còn là tác giả của 
một số đầu sách giá trị khác. Tháng 4/2023, cuốn sách */⁄eandering Sobriety” (tạm dịch *Lang thang 


3of4 5/2/2024, 10:36 PM 


Sách lý thuyêt của người Việt được đọc nhiêu trên Amazon Kindle Store https://khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/sach-ly-thuyet-cua-nguor-viet-d... 


trong sự tỉnh thức”) của ông trở thành tựa sách Amazon Bestseller trong hạng mục sách Triết học [3]. 
Tháng 12/2023, tập truyện "The Kingfisher Story Collection” (tạm dịch "*Ngụ ngôn Bói Cá”) của ông đã 
trở thành tựa sách Bestseller trong hạng mục Triết học/Chủ nghĩa Nhân văn trên Amazon Nhật Bản 
[4]. 

Amazon là cửa hàng sách có doanh thu cao nhất thế giới, với trung bình 28 tỷ USD/năm. Chỉ tính 
riêng tại Mỹ, công ty đã chịu trách nhiệm giao dịch hơn 50% đơn hàng sách của năm nhà xuất bản lớn 
nhất thế giới (Big Five Publishers) và kiểm soát khoảng 50% đến 80% lượng phân phối sách toàn 
quốc. Đối với sách điện tử, ước tính cho thấy Amazon chiếm tới 83% thị phần tại Mỹ. 


Tài liệu tham khảo 


[1] Vuong QH. (2022). A New Theory of Serendipity: Nature, Emergence and Mechanism. Walter De 
Gruyter GmbH. https://www.amazon.com/dp/B0C5C4LPF1/ 


[2] Wordsrated (2023). Amazon Publishing Statistics. https://wordsrated.com/amazon-publishing- 
statistics/ 


[3] Vuong QH (2023). Meandering Sobriety. https://www.amazon.com/dp/B0C2TXNXGL/ 


[4] Vuong QH (2022). The Kingfisher Story Collection. https://www.amazon.com/dp/B0BG2NNHY6/ 


TS. Dương Thị Minh Phượng (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TPHCM) 


4of4 5/2/2024, 10:36 PM 


